Phát triển ứng dụng công 
nghệ thông tin: phải đưa 
"thông tin" vào “cồng 
nghệ” 

Hoàng Yến 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Phát triển ứng_dụng_công nghệ thông tin: phải đưa "thông 
tin" vào “công nghệ” 





Hoàng Yến 


Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: phải đưa "thông 
tin" vào “công nghệ” 

Không ai có thể phủ nhận rằng, công nghệ thông tin (CNTT) 
đã và đang thay đổi cuộc sống của con người về mọi mặt 
khác nhau. Từ việc thanh toán hóa đơn cá nhân cho đến 
việc trao đổi, liên lạc với cộng đồng, những bước tiến lớn 
trong CNTT đã thay đổi một cách cơ bản nền tảng cuộc sống 
của chúng ta. 
Tuy nhiên, trong thực tế phát triển của CNTT hiện nay, 
"thông tin" đang chiếm một phần thứ yếu so với "công 
nghệ". Điều này dẫn đến việc các chuyên gia CNTT bỏ qua 
cơ hội mang lại kết quả hoàn thiện hơn cho khách hàng. 
Từ 10 năm trở lại đây, khi công nghệ thông tin có những 
bước tiến vượt bậc ngoài dự đoán, nhiều ngành công nghiệp 
đã phải tạo những đột phá mạnh mẽ để hình thành các mô 
hình mới, tận dụng tốt những ưu thế của quá trình phát triển 
mới này. Trong tình hình đó, điều quan trọng nhất là, các 
chuyên gia CNTT nên tiếp tục tập trung cải thiện khả năng 
truy nhập và tính ứng dụng của thông tin hơn là phát triển 
các tính năng mới về công nghệ... 
Palm - Một ví dụ điển hình 
Một ví dụ tốt nhất về tính ứng dụng thực sự của công nghệ 
thông tin là việc giới thiệu thiết bị Palm lần đầu tiên năm 
1996. Đó chắc chắn không phải là thiết bị thông tin xách tay 
đầu tiên, trước đó một số công ty điện tử tiêu dùng hàng 
đầu cũng đã tung ra một số thiết bị xách tay, mà sản phẩm 


nổi tiếng nhất có lẽ là Apple Newton, được coi là PDA đầu 
tiên trên thế giới. Mặc dù Chủ tịch Apple, John Sculley dự 
đoán PDA sẽ trở thành sản phẩm phổ biến trong vòng 3 năm 
tới. Nhưng kết quả thực tế lại hoàn toàn ngược lại, doanh số 
của Newton và các loại PDA khác rất khiêm tốn và về cơ bản 
đạt không đáng kể vào năm 1995. Mặc dù các sản phẩm 
PDA trên thị trường khi đó, bao gồm cả Newton có nhiều ưu 
điểm hấp dẫn, chúng vẫn thất bại trong việc tạo một bước 
đột phá lớn trên thị trường. Nhược điểm của hầu hết các sản 
phẩm đó là khó nhập dữ liệu và chưa sử dụng được nhiều 
phần mềm phổ biến (như Microsoft s Outlook), điều này 
khiến việc trao đổi dữ liệu sang các thiết bị thông tin khác 
khá khó khăn. 

Khi thiết bị Palm đầu tiên xuất hiện, nó đã giải quyết được 
hầu hết những điểm yếu của các loại PDA trước đó. Giao 
diện dễ sử dụng; kết nối tốt với PC; và nhỏ gọn hơn mọi loại 
máy trước đó. 

Ví dụ này cũng đã trở thành một bài học cho những người 
chịu trách nhiệm hoạch định nhu cầu CNTT của các công ty, 
tổ chức hiện nay. Bằng việc cung cấp thông tin mà người 
dùng cần ở dạng phù hợp cho họ, chúng ta sẽ phát triển các 
công cụ và quá trình xử lý tiện ích nhất. Đó không chỉ là 
thông tin đã được cung cấp, mà còn là được cung cấp như 
thế nào và trình bày ra sao, ở đâu. 

Nhìn về phía trước 

Dưới đây là một số ví dụ về những ngành công nghiệp đang 
phải đương đầu với một bước ngoặt quyết định, liên quan 
đến việc tăng khả năng truy nhập thông tin cho khách hàng. 


Mặc dù mỗi lĩnh vực có các đặc điểm khác nhau, nhưng vấn 
đề quan trọng nhất thì giống nhau: đó là sử dụng công nghệ 
như thế nào cho tốt nhất để chuyển đúng thông tin vào 
đúng thời điểm? 

* Chăm sóc sức khỏe: Thông tin góp phần cải thiện rất đáng 
kể kết quả chữa trị của bệnh nhân, cũng như giảm các sai 
sót trong quá trình điều trị. Đây chính là một trong những 
ngành quan trọng cần tận dụng triệt để những tiến bộ của 
CNTT. Song, chỉ tiêu cho CNTT trong chăm sóc sức khỏe là 
chiếm một tỷ lệ % gần như thấp nhất so với tất cả các 
ngành khác. 

Trong trường hợp này, khả năng ứng dụng của công nghệ và 
thông tin đã rất sẵn sàng, vẫn đề chính ở đây là sự thiếu 
năng lực và không sẵn lòng đầu tư cho công nghệ. Chính 
nguồn chi hạn hẹp nên nhiều công nghệ lỗi thời cho đến nay 
vẫn được sử dụng trong ngành y tế. Điều này đã cản trở khả 
năng trao đổi các thông tin quan trọng giữa các vị bác sĩ 
bận rộn. Chẳng hạn như các công cụ thông tin để đánh giá 
sự tương tác giữa các loại thuốc, hay nhập tự động các đơn 
thuốc vào máy tính để theo dõi. Nếu được ứng dụng tốt, các 
thông tin này sẽ cải thiện đáng kể kết quả điều trị và giảm 
các sai sót trong quá trình sử dụng thuốc. 

* Dịch vụ tài chính: Mặc dù chỉ tiêu cho CNTT trong lĩnh vực 
này là khá mạnh bạo, nhưng người ta đang ngày một lo ngại 
về tính chính xác và an tòan của thông tin, bao gồm các dữ 
liệu về tài chính cá nhân. Một số ý kiến cho rằng, chúng ta 
càng lưu trữ nhiều thông tin cá nhân thì "kẻ xấu" sẽ càng ăn 
cắp được nhiều thông tin hơn. Đối với các loại dữ liệu quan 


trọng về cá nhân như thông tin sức khỏe và tài chính, bên 
cạnh việc nỗ lực cải thiện để người dùng có thể truy nhập 
thông tin dễ dàng hơn, cũng cần có các biện pháp kiểm tra 
kỹ lượng để đảm bảo tính an toàn của thông tin. 

* Xuất bản và Giải trí: Sự tranh cãi giữa thông tin miễn phí 
và phải trả tiền sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi có một ranh 
giới được xác định, theo đó sẽ cho phép những người sử 
dụng hợp pháp quyền được truy nhập thông tin nhanh và 
chính xác hơn, đồng thời vẫn bảo vệ được quyền sở hữu trí 
tuệ của tác giả. Điều này là rất thực tế đối với mọi lĩnh vực, 
từ báo chí đến ca nhạc, và với khả năng trao đổi, lưu trữ 
thông tin ngày một lớn hơn, những tài sản như là hình ảnh 
động cũng sẽ trở thành một đối tượng chính trong cuộc 
tranh cãi này. 

Thời "Miền Tây hoang dã" của kỷ nguyên Internet, khi mà 
các thông tin đều được miễn phí, đã dần qua đi. Tuy nhiên, 
chỉ có rất ít các trang web thành công trong việc xây dựng 
được chính sách giá cả sao cho vừa giữ được người dùng mà 
vừa có lợi nhuận. Thêm vào đó, cuộc tranh cãi không ngừng 
giữa tái sử dụng có sửa chữa và việc sao chép bất hợp pháp 
thông tin vẫn còn đeo đuổi ngành công nghiệp này trong 
thời gian dài sắp tới. 

Vào thời điểm này, các nhà xuất bản coi Internet như một 
nguồn thu mới và cố gắng đưa nhiều thông tin lên mạng 
hơn, tất nhiên với một chi phí nhất định. Theo dự đoán, việc 
cung cấp thông tin miễn phí trên mạng trên thực tế tốn khá 
nhiều chi phí của các tờ báo, vì vậy xu hướng này sắp chấm 
dứt. Những người thường đọc thông tin trên mạng rồi sẽ 


phải trả tiền hoặc phải cung cấp thông tin cá nhân để được 
truy nhập các thông tin mà trước này vẫn miễn phí. 

Trong mỗi ví dụ nêu ra trên đây, vấn đề không phải là cần có 
công nghệ mới hơn hay tiến bộ hơn, mà chính là làm sao 
cung cấp thông tin người đọc muốn hoặc cần, dưới một hình 
thức tiện dụng, hiệu quả, và chi phí chấp nhận được. Tóm 
lại, đó là câu hỏi về một mô hình kinh doanh, chứ không 
phải về một giải pháp công nghệ. 

Lưu trữ thông tin quá tách biệt 

Nhiệm vụ chính hiện nay của các chuyên gia CNTT là làm 
sao cho người dùng sử dụng dễ dàng và tiện lợi các thông 
tin họ cần. Để làm được điều này cần phải có thư viện, 
chuyên gia CNTT và nhân viên quản lý nội dung. Cuối cùng, 
nếu bạn lưu trữ thông tin quá tách biệt, có thể trên giấy 
hoặc trong một cơ sở dữ liệu, nơi không thể truy cập dễ 
dàng, thì cũng giống như ta có một cái vé xem trận chung 
kết bóng đá vừa diễn ra hôm qua, vừa vô dụng và vừa bực 
mình còn hơn cả việc không có chút thông tin nào. 

Chắc chắn rằng các lĩnh vực chủ chốt sau đây sẽ là mục tiêu 
quan trọng nhất mà chúng ta cần hướng đến. 

- Tiếp tục chuyển thông tin từ cơ sở dữ liệu trung tâm lên 
máy tính xách tay và các thiết bị di động. 

Các lượng thông tin đồ sộ trước đây giờ nên đưa vừa vào 
một đĩa CD đơn. Nhất thiết phải cung cấp thông tin cho 
những người dùng hay phải di chuyển dưới dạng mà họ có 
thể sử dụng bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. Nếu một bác sĩ 
có thể kiểm tra rõ các loại thuốc mà bệnh nhân đã uống 
ngay khi bệnh nhân đang trên đường đến bệnh viện thay vì 


được biết tại phòng cấp cứu, bệnh nhân đó sẽ có nhiều khả 
năng được sống sót hơn. 

- Thông tin phải dễ truy nhập, chính xác và cập nhật. 

Công nghệ hiện nay cho phép các thông tin quyết định được 
cập nhật gần như tức thời, chính xác từ khắp nơi. Để tăng 
thêm hiệu quả của dữ liệu, chúng ta phải có những nỗ lực 
phát triển các hệ thống bảo mật, chống sao chép, đồng thời 
vẫn phải đảm bảo cho khả năng cập nhật và tính chính xác. 
- Công nghệ nên tập trung vào việc tổ chức thông tin thành 
những phần thích hợp và dễ sử dụng. 

Do thông tin ngày nay đang trở nên dễ thu thập và lưu trữ 
hơn bao giờ hết, các chuyên gia CNTT đôi khi khiến người sử 
dụng cuối cùng bị "ngập" trong quá nhiều sự kiện. Một bác 
sĩ tìm kiếm sự tương tác giữa hai loại thuốc sẽ không muốn 
phải dò dẫm trong danh sách hàng lọat các hướng dẫn về 
dược phẩm có trên thị trường. 

Thay vào đó, chúng ta không nên chỉ tập trung vào dữ liệu, 
mà phải nhấn mạnh vào thông tin. Bằng cách sử dụng công 
nghệ để kết hợp số lượng lớn dữ liệu đã có, chúng ta có thể 
nhanh chóng gửi thông tin cần thiết đến người dùng. 

Chúng ta cũng phải tiếp tục tập trung vào các ứng dụng bảo 
mật cần thiết để sao cho các thông tin được cung cấp là 
thích hợp và không bị xâm nhập bởi những người dùng bất 
hợp pháp. 

- Phân tích, đánh giá kỹ lưỡng trong tổ chức dữ liệu 

Hãy tưởng tượng những gì chúng ta phải làm nếu lấy tất cả 
dữ liệu sử dụng thuốc của tất cả bệnh nhân trên toàn quốc 
trong vòng 10 năm gần đây và phân tích chúng với nhau, 


tìm ra những xu hướng phản ứng mà khó có thể tìm thấy từ 
một số ít mẫu thử. Có thể cách chữa bệnh phù hợp sẽ rút ra 
được từ phân tích dữ liệu bình quân. Tương tự như thế, các 
cuộc điều tra có thể tìm được manh mối nhờ kho dữ liệu của 
cảnh sát và tòa án trên toàn thế giới. 

Bằng việc đưa thông tin trước tiên vào công nghệ thông tin, 
tất cả những khả năng trên đây sẽ trở thành công cụ hữu ích 
trong tầm tay, và chúng ta sẽ còn có nhiều hơn nữa các ứng 
dụng mới sau khi có những nền tảng ban đầu tốt. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Theo Infotoday 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 12 năm 2004 


